Một chút suy tư 


Huyền Băng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Một chút suy tư 





Huyền Băng 
Một chút suy tư 


V ăn thơ luôn ca tụng tình yêu, ca tụng xúc cảm và trong 
những xúc cảm đó người ta thường hướng đến một sự kết 
hợp, đoàn tụ! Để làm gì? Để thương yêu và tôn trọng nhau 
suốt cuộc đời hay để hành hạ nhau cho đến chết? 

Có ai biết chắc cuộc sống mình sẽ kéo dài được bao năm? 
Và có ai nghĩ rằng mình đã làm được những gì cho người 
mình yêu trong những năm tháng sống chung? Hoặc vả có 
bao giờ để ý đến cảm nhận của người bạn đời của mình? 
Hay chỉ thắc mắc rằng mình đã được chăm sóc không chu 
đáo, không tử tế. 

Thời son trẻ là một thời gian tốt đẹp thuận lợi để cống hiến 
cho nhau niềm vui, cho nhau hạnh phúc. Chồng vợ con cái 
là một mối liên kết hoàn hảo nhất, thế nhưng nếu cha hay 
mẹ chỉ nghĩ đến thú vui riêng mình, thỏa mãn cái vui của 
riêng mình mà không màn đến những lo âu những buồn 
phiền của phần liên kết còn lại, thì cái phần liên kết còn lại 
đó phải gánh chịu toàn bộ hậu quả nhiều khi đau xót cả đời. 
Cuộc sống xã hội có nhiều trắc trở, có nhiều cam go, thử 
thách, dầu ở đâu dầu ở bất cứ nơi nào. Những người đã nói 
là thương yêu nhau tại sao không thể chia xẻ cùng nhau 
những khó khăn, những trắc trở và chung sức chống chọi lại 
với cái áp lực đè trên gia đình mình để tìm thấy một niềm 
vui chung. 

Rượu bia không nung đúc được ý chí, chỉ làm con người 
hứng khởi phát ngôn linh tỉnh cho vui. Nhưng rất nhiều và 


rất nhiều người chồng, người cha đã dùng rượu bia để giải 
tỏa những ẩn uất gì đó, và mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn 
với cơn nghiện càng ngày càng thấm sâu. 

Thật là đáng tiếc khi một người cha, một người mẹ hiền 
lành, nhưng con cái không được lớn lên trong tình thương 
của cha mẹ và sự êm ấm của gia đình. Hạnh phúc chỉ trong 
một tầm tay với nhưng người ta đã từ chối nắm bắt nó. 
Người ta ôm cái bóng của rượu, của những phút hào hứng 
lúy túy, và quên đi nỗi đau của những người xung quanh. Họ 
có lương tâm, họ hiền lành, nên họ đồng ý dừng cái niềm vui 
đó lại khi biết rằng người thương yêu của mình có thể lâm 
bạo bệnh, có thể lìa bỏ cõi đời... nhưng sự dừng lại ở đây 
có trể quá không? Một cây kiểng trong khoảng thời gian 
sung mãn lại không được bón phân tưới nước, đến khi đã còi 
cọc đã tàn úa rồi liệu có cứu vãng được không. 

Xin đừng phun phí tuổi xuân của mình của gia đình mình và 
con cái mình vì thời gian thì không dừng lại và tuổi xuân sẽ 
qua đi - nhưng vết đau trong tâm khảm thì mãi hằn sâu... 
Xin đừng chối bỏ hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc luôn ở 
tầm tay với và nó có hình thành được hay không là do mình 
có vun đấp hay không. 

HB 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh Máy: Huyền Băng 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 4 năm 2006 


